HOÀNG LONG (Chủ biên) - HOÀNG LÂN 
HÀN NGỌC BÍCH - LÊ ĐỨC SANG 
(tuyển chọn) 


“lập bài hát 


(Tái bản lân thứ bảy) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


01 - 2011/CXB/708 - 1235/GD Mã số : 1B314T1 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh lớp 3 yêu quý ! 

Vào lớp 3, các em được học Tiếng Việt, học 
Toán và các môn học khác, trong đó có môn 
Nghệ thuật. 

Phần Âm nhạc trong môn Nghệ thuật lớp 3 sẽ 
dạy các em học 11 bài hát. 

Để có tài liệu cho các em học hát, Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam gửi tới các em Tập bài hát 3. 
Các em hãy đọc lời ca rồi tập hát theo sự hướng 
dẫn của thây giáo, cô giáo. 

Học hát cần phải hát đúng nhạc, đúng lời, 
biết diễn cảm và tập luyện thường xuyên. 

Chúc các em học giỏi, hát hay. 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


2.TÁP BÀI HÁT 3-À. 


QUỐC CA VIỆT NAM 


Nhạc và lời : VĂN CAO 

lời 1 

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc 

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa 

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước 

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca 

Đường vinh quang xây xác quân thù 

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu 

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng 

Tiến mau ra sa trường. Tiến lên ! Cùng tiến lên ! 

Nước non Việt Nam ta vững bền. 


Lời 2 
Đoàn quân Việt Nam đi sao vàng phấp phới 
Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than 
Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới 
Đứng đều lên gông xích ta đập tan 
Từ bao lâu ta nuốt căm hờn 
Quyết hi sinh đời ta tươi thắm hơn 
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng 
Tiến mau ra sa trường. Tiến lên ! Cùng tiến lên ! 
Nước non Việt Nam ta vững bền 


2,TÁP BÀI HAT 3 8, 


Quốc ca 'iệt a1 


Nhạc và lời : VĂN CAO 


Nhịp di - Hùng manh 


= = h 
_g—— „— 
Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng 
(Đoàn quân - Việt) Nam đi sao vàng 
==<===== ¬ k- 
ˆ- DỊ 
- ===. E=— == 
cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghẻnh xa. Cở ¡in 
phấp phới. Dắt giống nỏi quê hương qua nơi lẩm than. Củng chung 
=.===== == 
HE 
+ p =a Ệ F xế =b 
mảu chiến thắng mang hẻn nước. Súng ngoài xa chen khúc quân hành 


sức phân đấu xây đời mới Đứng đều lên gông xích ta đập 
TEES============ == 
===-=_--:==ö == 


ca. Đường vnh quang xây xác quân thủ. Thắng gian lao cùng nhau lập chiến 
lu ta nuốtcăm hởn. Quyết hi sinh đời ta tươi thắm 


tan Từ bao 
XS========-: 
dân chiến đấu không ngừng. Tiến mau 
dân chiến đầu không ngừng. Tiên mau 
- = 
“..x® 
Tiên lên l Củng tiến lên! Nước non Việt 
Tiến lên ! Ong tiến lên! Nước non Việt 
Ắ, UY: 
lì : — 
3 === —== : 
Nam ta vững bển. Đoàn quân Việt... - 
Nam ta vững... „.. bên, 


BÀI CA ĐI HỌC 


Nhạc và lời : PHAN TRẦN BẰNG 


Lời 1 
Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh 
Đàn bướm phơi phới lướt trên cành hoa rung rinh 
Bầy chim xinh xinh hót vang lùm cây xanh xanh 
Chào đón chúng em mau bước nhanh chân tới trường. 


Lời 2 
Trường em xa xa khuất sau hàng cây cao cao 
Ngày tháng tới đã thắm bao tình em thương yêu 
Đùa nô tung tăng nắm tay cùng vui ca vang 
Nhịp bước bước nhanh cô giáo đón em tới trường. 


®ải ca ấi học 


Nhạc và lời : PHAN TRẦN BẰNG 


== 


= 
` = 
-ø" z —z" 


Ậ tÈý đi SE 


=5 


Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long 


(Trường) em 


ø 


xa xa khuất sau hàng cây cao 


HE -: 


_— == 


lanh Đàn bướm phơi phới lướt trên cành hoa rung 
cao Ngày tháng tới đã thắm bao tình em thương 


e Kổ 


* ề + =— 


xinh xinh hót vang lùm 


yêu. Đùa nô tung tăng nắm tay cùng 
áh z _ø = z 

cây xanh xanh. 

vui ca vang 


“— 


h2 ta 2 
_—== 


7 
em mau bước nhanh chân tới trường. Trường... 


nhanh cô giáo đón 


em _ tới.. ... trường. 


ĐẾM SAO 


(Trích) 


Nhạc và lời : VĂN CHUNG 


Một ông sao sáng, hai ông sáng sao 

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng 
Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng 
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao. 


@®ĐếTn sao 


(Trích) 
Nhạc và lời : VĂN CHUNG 
Vừa phải — Nhịp nhàng ` 
== I E + "¬ 
: ) .— = “ — ˆ 
E= — 
F Một ông sao sáng, hai ông sáng 
§ Em =. _, =- £= #= 
Sao. Ba ông sao sáng, sáng 
E == —T = — 
====_==== 
chiếu muôn ánh Vàng. Bốn ông sáng 
2t ——— 
: _e——s- kẻ £—— 
=.. s z 
h sao,  kìa năm ông sao sáng Kìa 
# , -- 1 — : m.. cm ] 
========= 
sáu ông sáng Sao trên trời cao. 


GA GAY 
Dân ca Cống (Lai Châu) 
Lời mới : HUY TRẤN 


Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi ! 

Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi ! 

Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi ! 
Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi ! 


Gà gáy 


Dân ca Cống (Lai Châu) 
tời mới : HUY TRẤN 


Vui — Linh hoạt 
= Á= E. 
= EÙ 8 r5 : _] 
Y ơ 
h Con gà gáy le té le sáng tồi ai 
= Ầ ¬—¬: 
¬+—® 
ệ === s ÿ _z —— 
ơi ! Gà gáy té le té le sáng rồi 
+©- si 
=========-=- 
h ai ơil Nắng sáng lên rồ dậy lên 
À = — 1 
nương đã sáng rồi ai ơi 
` : ===- s — = 
========.- 
Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi! 


LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT 
Nhạc và lời : MỘNG LẦN 


Lớp chúng mình rất rất vui 


Anh em ta chan hoà tình thân 

Lớp chúng mình rất rất vui 

Như keo sơn anh em một nhà 
Đầy tình thân quý mến nhau 

Luôn thi đua học chăm tiến tới 
Quyết kết đoàn giữ vững bền 
Giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan. 


©óp chúng ta đoàn Kết 


Nhạc và lời : MÔNG LÂN 


„ Hơi nhanh — Vui 


R- 


# . kiNc mình rất rất vui, anh em 
= - TT ———* 
== S- =—= = s—® "8= z 
É =—=_=_ 


ta chan hoà tình thân. Lớpchúng mình rất rất vui, như keo 


#— — —= ——--== 
—#-z T : „ra... 
bị =======- ca 


sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau, luôn thi 


KG EGKS:  == E = =Ì 
„——= =Ê ==.: BE —== 
® ` đua học chăm tiến tới Quyết kết đoàn giữ vững 
] R2 
_—=—. K 3 r 
=ÿ Bì .—. TH. _#® :Ƒ = | 


4 


Y 


13 


14 


CON CHIM NON 


Dân ca Pháp 


Bình minh lên có con chim non 

Hoà tiếng hót véo von 

Hoà tiếng hót véo von giọng hót vui say sưa. 
Này chim ơi hát lên cho vang 

Lời thân ái thiết tha rộn vang tới chốn xa 
Càng mến yêu quê nhà. 


Co cÍHm 1:01 


Dân ca Pháp 
Vừa phải ~ Nhịp nhàng 
= E— Em K—¬ 
====== : 
e) " —# Y 


—e e—e—#— 
Bình minh lên có con chìm non hoà tiếng 
# 
—23—- =“—.= = ~ h 
—? “=_.=.-....ốẽố. 
R5 K) : — † Y 
hót véo 


von hoà tiếng hót véo von giọng hót 


ki — E —= xz=x& == | b- 1 
á hs: ==========-: 


ca 


vui say sưa Này chỉm ơi hát lên cho vang lời thân 


15 


NGÀY MÙA VUI 


Lời † Dân ca Thái 


Lời 2 


16 


¬. ` Lời mới : HOÀNG LẦN 
Ngoài đồng lúa chín thơm 


Con chìm hót trong vườn 

Nô nức trên đường vui thay 
Bõ công bao ngày mong chờ 
Hội mùa rộn ràng quê hương 
Ấm no chan hoà yêu thương 
Ngày mùa rộn ràng nơi nơi 
€ó đâu vui nào vui hơn, 


Nhịp nhàng những bước chân 
Vang ngân tiếng reo cười 

Ai gánh lúa về sân phơi 
Nắng tươi cho màu thóc vàng đị 
Hội mùa rộn ràng quê hương mộ ` 
Ấm no chan hoà yêu AT) - ( MP - J5 
Ngày mùa rộn ràng nơi nơi Ÿ @= 
Có đâu vui nào vui hơn. 


gây rùa 0ui 


ra 


° 
SG: = —= 


Dân ca Thái ` 
Rộn ràng — Vui ~ Hơi nhanh Lời mới : HOÀNG LÂN 
+ T= ”-—= 
k Ngoài đồng lúa chín thơm. Con chim hót trong 
Nhịp nhàng những bước chân. Vang ngân tiếng reo 
==.—-- ———k= 
=h ` + ì = ì 
† == 


b vườn. Nô nức trên đườngvui thay bõ công bao ngày mong 
cười. Ai gánhlúa về sân phơi nắng tươi cho màu thóc 
———* —] —* -z _=— 

ề .. z` - = c— —= 
chờ. Hội mùa rộn ràng quê hương ấm 
vàng. Hội mùa rộn ràng quê hương ấm 

¬——: : 
®e=z—=—z--#—¬=——¬ zÌ 
ì Ỷ=———= 
no chan hoà yêu thương. Ngày mùa rộn ràng nơi 
no chan hoà yêu thương. Ngày mùa rộn ràng nơi 
À ——† 
==.==:.===--.=- 
-- b ¬y —= 
nơi. Có đâu vui nào vưi hơn. 
nơi. Có đâu vui nào vui hơn. 


17 


EM YÊU TRƯỜNG EM 


Nhạc và lời : HOÀNG VÂN 


Lời 1 
Em yêu trường em 
Với bao bạn thân 
Và cô giáo hiền 
Như yêu quê hương 
Cắp sách đến trường 
Trong muôn vàn yêu thương 
Nào bàn, nào ghế 
Nào sách, nào vở 
Nào mực, nào bút 
Nào phấn, nào bảng 
Cả tiếng chim vui 
Trên cành cây cao 
Cả lá cờ sao 
Trong nắng thu vàng 
Yêu sao yêu thế 
Trường của chúng em. 
Lời 2 
Em yêu trường em 
Với bao bạn thân 
Và cô giáo hiền 
Như yêu quê hương 
Cắp sách đến trường 
Trong muôn vàn yêu thương 
Mùa phượng, phượng thắm 
Mùa cúc vàng nở 
Mùa huệ, huệ trắng 
Đào thắm, hồng đỏ 
Trường chúng em đây 
Như vườn hoa tươi 
Người tốt việc hay 
Là cháu Bác Hồ 
Yêu sao yêu thế 
Trường của chúng em. 


18 


#Œm yêu trưỜ1ugj 1t 
Nhịp nhàng — Nhanh vui Nhạc và lời : HOÀNG VÂN 


¬ : E=== 
=—s—— _—n — 2 = 
Em yêu trường em với bao bạn 
Em yêu trường em với bao bạn 
== ——m 
À _— ==. 
3=... cs—s..x 
A |.—— i4 R-Ý 
thân và cô giáo hiển như yêu quê 
thân và cô giáo hiển như yêu quê 
= = ——=== —=. 
ệ ===-.=.<= <5 
= 3 s.. 
hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu 
hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu 
= £: — —= 
Š r3 —_:e— =ø- K2 =- La 
=.- 
thương. Nào bàn, nào ghế, nào sách, nào 
thương. Mùa phượng, phượng thắm, mùa cúc vàng 
: ` ——>x—— 
K5 == —== s—< ° s L) —=: 
vỡ. Nào mực, nào bút, nào phẩn, nào 
nở. Mùa huệ, huệ trắng, đào thắm, hồng 
_——— == \ —— 
: S“————= s——sz—— == 
j—— ~ z ° 
bảng. Cả tiếng chim vui trên cành cây 
đỏ Trường chúng em đây như vườn hoa 
` _A 
¬ = P: + ~ ø- Ầ Lá ⁄ kổ e7 
” Thu. 
cao. Cả lá cỡ sao, trong nắng thu 
tươi. Người tốt, việc hay, là cháu Bác 
: ===li 
== ——..... 
Œ-: ' 
vàng Yêu sao yêu thế trường của chúng em. 
Hổ. Yêu sao yêu thế trường của chúng em. 


CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG 
Nhạc và lời : HOÀNG LẦN 


Mặt trăng tròn nhô lên 
Toả sáng xanh khu rừng 
Thỏ mẹ và Thỏ con 

Nắm tay cùng vui múa 
Hươu, Nai, Sóc đến xem 
Xin mời vào nhảy cùng 
La la lá la lá la 

Cùng múa hát dưới trăng 
La la lá la lá la 

Cùng múa hát dưới trăng. 


Cùng trúa hát đưới trăng 
Nhạc và lời : HOÀNG LÂN 


Vui — Nhịp nhàng 


°— =— 
á: :==== = == 
ˆ.' e7 s.. 


Mặt trăng tiến: nhô lên. Toả 


mẹ và Thỏ 


Nai, Sóc đến xem, xin mời vào nhảy 


21 


CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ 


Lời † Nhạc và lời : TÂN HUYỂN 
Chị Ong Nâu nâu nâu nâu 
Chị bay đi đâu đi đâu 
Chú Gà Trống mới gáy Lời 2 


Ông Mặt Trời mới dậy Trời xanh xanh xanh xanh xanh 
Mà trên những cành hoa Chị Ong bay nhanh bay nhanh 
Em đã thấy chị bay Hoa nở những cánh thắm 

Bé ngoan của chị ơi ! Đi tìm mật tu nặng 

Hôm nay trời nắng tươi Chị Ong uốn mình qua 

Chị bay đi tìm nhuy Nghiêng đôi cánh chào hoa 
Làm mật ong nuôi đời Bé ngoan của chị ơi ! 

Chị vâng theo bố mẹ Hôm nay trời nắng tươi 


Chăm làm không nên lười. Chị bay đi tìm nhuy 

Làm mật ong nuôi đời 
Chị vâng theo bố mẹ 
Chăm làm không nên lười. 


Cíñ On Nấu và em bé 


Vừa phải — Nhí nhánh 


Nhạc và lời : TÂN HUYỂN 


-Z =l — E===—== 
= † ï † BỊ +— ^¬1 
ánH› ——— 
Chị Ong Nâu nâu nâu nâu. Chị 
(Trời ) xanh xanh xanh xanh xanh. Chị 
=—— =. = 
= =——-- ==== 
bay đi đâu đổi đâu. Chú GÀ Trống mới gáy. Ông 
Ong bay nhanh bay nhanh.Hoa nở những cánh thắm. Đi 
k- s „ .—¬ 
vt — Ỳ † ụ ì 
= t «e—TLg s _—# ø 
Mặt Trời mới dậy mà trên những cành 
tìm mật tu nặng chị Ong uốn mình 
=8 =“==.=:.=== 
đt tiên: =ẽ._- 
~ 
hoa em đã thấy chị bay Bé ngoan củachị ơi ! Hôm 
qua nghiêng đôi cánh chào hoa. Bé ngoan củachị ơi ! Hôm 
loi À p4 “ >—N N =“_= —+ 
P e ng s.Ằ. = 3 1 
nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm  nhuy. Làm 
nay trời nắng tươi. Chị - bay đi tìm nhuy. Làm 
3 == ã 
= 3 .— + _ ) : = | 
mật ong nuôi đời Chị vâng theo bố mẹ Chăm 
mật ong nuôi đời Chị vâng theo bố mẹ. Chăm 
J 
= ° e ” —— ` —- 
« - 
làm không nên lười. Trời... 
làm không nên... „. lƯỜI . 


23 


TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH 


Nhạc và lời : LÊ HOÀNG MINH 
Trong không gian bay bay 
Một hành tỉnh thân ái 
Một lời mẹ ru con bình yên giấc say 
Một đàn chìm tung cánh 
Đón mây trời hiển lành 
Một chồi non thắm xanh lâu bền lá cành. 
Bay lên cao lên cao 
Loài bồ câu trắng tỉnh 
Nghe xôn xao xôn xao 
Tiếng hát bạn bè mình 
Yêu thương nhau bên nhau 
Loài người tay nắm tay 
Cho em thơ tương lai 
Ngát xanh hành tỉnh này. 


Tiếng lát bạn bè tình 


Nhạc và lời : LÊ HOÀNG MINH 
Vừa phải 
: =“—=——====== == 
§ PK I= B==== —= 
s..#z 


Trong không gian bay bay. 


Một hành tinh thân 


z . —.- = == —==—- 
á®2 = - Phi =i = k2 s 
ái. Một lời mẹ ru con bình 
ky Ñ === =E==£— 
1 ®—Ê 
Š ..,x.Ỏ,::,,, 
yên giấc say. Một đàn chim tung cánh. 
E—=—=. 
= = =. s.— 
® E NGG 
Đón mây trời hiển làn. Một chổi non thắm 
E ` ”1: 
át z— mì) zI-#——® = £= 
- Là »- 
xanh lâu bền lá cành Bay lên cao lên 
Yêu thương nhau bên 
"——=-... — : 
hy . mi 8¬” 
“—z="-,---._-- — 
cao Loài bổ câu trắng tỉnh. Nghe xôn xao xôn xao 
nhau. Loài người tay nắm tay. Cho em thơ tương lai 
Hà 1 [2 : ĐNGGGGI” | 
— D~4 _°—z£' ==. z 7 Ị 
=======-.=-=.-. 
Tiếng hát bạn bè mình. 
Ngát xanh hành tinh... này. 


25 


26 


h@ Nz~ 


œ“Ẳœ 


~ 


MỘT SỐ BÀI HÁT ĐỂ BỔ SUNG, 
THAY THẾ HOẶC DÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 


. SEN HỒNG 

. EM LÀ BÔNG LÚA ĐIỆN BIÊN 
. MÈO ĐI CÂU CÁ 

. CÙNG MÚA VUI 


. HOA LÊ TRẮNG. 
. CÂY ĐA BÁC HỒ 


. EM YÊU LÀN ĐIỆU DẦN CA 


Nhạc và lời : Lê Bách 

Nhạc và lời : Phan Nhân 
Nhạc và lời : Phạm Tuyên 
Dân ca Ê-đê 

Lời mới : Lê Toàn Hùng 
Nhạc và lời : Hoàng Giai 
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích 
Dân ca Bến Tre 


Lời mới : Lê Giang 


.$eri liổng 


Nhạc và lời : LÊ BÁCH 


Chậm vừa — 
=—h z † 
_ —= =- 
1= ==. 
Em yêu đoá sen hồng giữa 
Š = kc: :=m“7.=ẽ: 
Bồ =——===--——=== 
` ®* 7 
Đồng Tháp Mười mênh mông. Sen ơi! Sen đẹp 
4á: s. “.... n== ==s + 
_—”  ă Lá — c_: .. 
lắm sống bên bùn sen vẫn ngát hương. Mặc 
: Eh ===.==.== 
-—=£ - = 
trời chớp giông mưa nguồn sen vẫn tươi 
h—À = _—= “=—== #———- 
4 _—=.— =.=— 
Tội = == ——*—* 
hồng duyên dáng quê hương Điểm tô non nước anh 
BE. ban 
= T"EEDRCTN : 
ác. ====. — . † 1 
” ca 
hùng mến yêu sao sen Đồng Tháp Mười. Em... Mười 


27 


#m tà bông ñúa ®iện điên 


Hơi nhanh — Vưi — Nhịp nhàng 


Nhạc và lời : PHAN NHÂN 


E —® | == 
:—# £ sø——# ca 8 
§ =—. =*? 
Em là lá là cành hoa. Em 
Em là lá là rừng hoa. Em 
ú Em là á là cành hoa. Em 
† = n | 
át ====.--- 
là _ suối mát là chim sơn 
là bông lúa Điện Biên quê 
là _ suối mát là chim sơn 
t= =) 
- =— Ea —#: - „ =. 
Bên trường mới bản mường ta chúng 
Mang truyển thống những ngày qua chúng 
Khi mùa tới vàng đồng ta chúng 
F — ` 
*- “=“ z Só ———_ —ø — 
`-_ # Lá 
vui múa xoè hoa nhịp nhàng. Vang 
hát khúc hùng ca tự hào.  Nhấp 
Vui múa xoè hoa nhịp nhàng. Núi 
I2 ká 
= —==- 
—— <7 —¬ 
: =—z—*“v.. 
lừng tiếng trống xoè hoa tưng bừng rộn ràng. 
nhô sóng lúa — ngợi ca bao niểm tự hào. 
rừng gióng trối xoè.... 
_= 1n 
_Ÿ— _ == 
... hoa liên hoan. 


28 


%Mèo đt câu cá 
Nhạc và lời : PHẠM TUYÊN 


Khúc I 
Nhanh — Vui tươi 
Ì , z : “— =“ ——— 
meol_ Có hai chú mèo. Rủ 
meol Đến khi tối trời. Cả 
E h 
. —=_—*-2- 
Tìm nơi lắm cá. Mèo 
đều không có cá. Mèo 
n — _——= k= 
D Ì h 
ái =: =======- 
anh ra bờ sông. Vác cần câu bước vòng. Mèo 


anh trôngchờ em. Nên giỏ không có gì. Mèo 


===. ——=—=- 
==“=—= ==-. 


ca 
em ra bờ ao lòng thấy vui biết bao. 
em trông chờ anh giỏ cũng không có gì. 


29 


Khúc II 
Vui — Hoạt bát 


; “—# a: z 
án bì 2 T—ø= Ì 
Meo meo meol Có hai chú mèo. ŸỶ 
i ====—==_== 
..— c e ø” _—- 
lại vào nhau nên chẳng câu được cá. 


-#-p—m—# = } — 
vấp PS ==.== 


Meomeo meo!l Có hai chú mèo. Chẳng chịu làm 


n K=—=k 
2i P) hi ì F3 | F3 , — 
chỉ nên giỏ không có gì. Meo meo meol 


30 


Cùng trúa 0w1 


Dân ca Ê-đê 
Lời mới : LÊ TOÀN HÙNG 


=======-=- 


Cùng múa vui đêm nay tưng bừng. 


» 
_® — z ¬ s| 
& Ẻ =======—= 
———- F 
Cùng múa Vui liên hoan tưng bừng. 
s * = - 
e >_e )- SE =4 * và 
= ø—#- - 
K2 =—= Đ- † bh =s' —— 


Bước đều bước múa vung taynhịp nhàng. 


-Í >~eˆ J—- —— —¬ 
£ ø———, 8 =e——e—— + —e 
Ĩ Y =ø 


Tiếng chiêng trống đánh vang buôn làng. Ca 


§ ø ø ==.== 2 = VEn 
— ¡=e- s ¬ 


long toong tung, ca loong toong tùng. Ca 


K= =========-=.== 


loong toong tung, ca loong toong tùng. 


31 


?íoa fê trắng 


Vui tươi — Hồn nhiên 


Nhạc và lời : HOÀNG GIAI 


: KG E=— ==.= 
_#® x—#— .—® . t8—xz-# . 
. Ị ú rY 
Em ià bông lê trắng dịu mát rừng núi xanh 
% E T— Ñ —== 
“ ¬¬-........ẽ. 
xanh. Xuân về hoa lê trắng rực sáng dải đất biên - 
sĩ R ===== 
: P== —.. . = —£# < 
si r 
cương Hoa lê trắng rung rỉnh trong nắng mai 
2 ======-=--_-- 
& z ====== 
Hoa lê trắng ong lanh trong ánh trăng. 
: -1:—À : : AT h—¬ —=.= 
= _c= — Ỉ —xz——— › TH 
=.=== ¬ _“ —. x.< + | 
Sáng trong như dòng suối mát. Sángtrong như tâm 
„1 — — T3 " 

_#ñ —= = : T — 
z=======—=_===== 
- — ®œ- 3 E= Z— = 

hồn tuổi thơ. .hồn_ tuổi thơ. 


32 


Cây áa (Bác ?(ồ 


Nhạc và lời : HÀN NGỌC BÍCH 


Nhẹ nhàng (Phong cách dân ca miễn núi) 


4 Ẵ S-m—g N#.= - ..—.— 
e) = -„—ø—” z 


Cây đa này tay Bác trồng. Cây ơn 
—— — 
—..= s—>=—“—= „.—Ÿ 
= Ga = 
Bác lớn lên cùng núi sông. 
—=.—-= † —— 
& g——N—ø—— s: .ã = = 3 
Gió bắt nhịp bài Kết đoàn. 
——_- =. =Ì= = 1—cnugl| == 
.——. °„— —n —c- -=. 
¬—= — = s => s 
Cây vui hát tiếng chỉm hoà véo 
ả  — 
7ñ TỶ & Kc +—- 
kả =Š— h À 
&' ====.-.===.-== 
von  a a. Trời xanh mênh mông in hình 
† — S.e== k 
SP .”—..... nh ===®>- 8= —<- 
==—= rY —x 


Bác từng cây lá  rnàu xanh tươi Nay Bác dù đi 


HE .===_.—======. H 
——— =. = 
Ä „_._.—-"—g, —ợ — ==| 


xa nhưng cây Bác đang che mát đầu cháu thơ. 


33 


Em yêu fần điệu đâm ca 


Theo điệu Lí bằng răng (Dân ca Bến Tre) 


Lời mới : LỄ GIANG 


Hơi nhanh, trong sáng, địa dàng 
k 
Câu dân ca thoảng tiến 
Câu dân ca nở cán 
Ơi con chim sẻ lúa 
Mênh mông êm ả cất 
—kK—k c = = 
án, +. z ng: = h 
=† 
ru Ï lí bằng răng à tiến: tình 
sen í lÍ bằng răng à cán gần 
thơm í lí bằng răng à lúa đàn 
lên í lí bằng răng à tiếng tình 
—- ——— 
—— EEP 
si? 2ø ”z kẻ 
bằng ngọt Tim ừ. Thiết tha tiếng mẹ 
bùn càng đẹp ừ. Cánh sen ngát nhuy 
cò lội ruộng ừ. Gió đưa tiếng — gọi 
bằng dào dạt ừ. Xóm xa phố chợ 
T= =======-=-=-=- xì 
=: „#: e z S—=: 
s v ¬— 
ngân dài gợi nước non í lí bằng răng à nước 
bên hổ roi ánh trăng í lí bằng răng à cánh 
con đò đậu bến sông í lí bằng răng à thoáng 
êm đềm giọng hát em Í lí bằng răng à tiếng 
=== ——=-- | 
TP: Tỷ 3 
°“. Tổ Có 
non ¡ a ngàn đờa thật đẹp ừ, 
sen j a_ tình bằng ngào ngạt ừ. 
xa  ¡ a tình bằng chờ đợi Ừ. 
ca ¡ a_ tình bằng ngọt  lịm ừ. 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 

„ Quốc ca Việt Nam 

- Bài ca đi học 

„ Đếm sao 

- Gà gáy 

Lớp chúng ta đoàn kết 
„ Con chim non 

+ Ngày mùa vui - 

Em yêu trường em 

„ Cùng mứa hát dưới trãng 
„ Chị Ong Nâu và em bé 
„ Tiếng hát bạn bè mình 


Trang 

3 

Nhạc và lời : Văn Cao 4 
Nhạc và lời : Phan Trần Bảng 6 
Nhạc và lời : Văn Chung § 
Dân ca Cống - Lời mới : Huy Trân 10 
Nhạc và lời : Mộng Lân 12 
Dân ca Pháp 14 
Dân ca Thái - Lời mới : Hoàng Lân 16 
Nhạc và lời : Hoàng Vân 18 
Nhạc và lời : Hoàng Lân 20 
Nhạc và lời : Tân Huyền 2: 
Nhạc và lời : Lê Hoàng Minh 24 


MỘT SỐ BÀI HÁT ĐỀ BỔ SUNG, THAY THẾ 
HOẶC DÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 


- Sen hồng 

- Em là bông lúa Điện Biên 
- Mèo đi câu cá 

- Cùng múa vui 

- Hoa lê trắng 

- Cây đa Bác Hồ 

- Em yêu làn điệu dân ca 


Nhạc và lời : Lê Bách 27 
Nhạc và lời : Phan Nhân 28 
Nhạc và lời : Phạm Tuyên 29 
Dân ca Ê - đê — Lời mới : Lê Toàn Hùng 31 
Nhạc và lời : Hoàng Giai 32 
Nhạc và lời : Hàn Ngọc Bích 33 


Dân ca Bến Tre - Lời mới : Lê Giang 34 


35 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


Biên tập lần đầu 


Biên táp tái bản 


Biên tập mĩ thuật 


Trình bày bìa : 
Mình hoa : 


Sửa bản mm 


Chế bản - 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THẢO. 


BÙI ANH TÚ 

PHẠM VĨNH THÔNG 

MANH ĐỨA, 

LƯU CHÍ ĐỒNG 

LÂM THẢO 

PHẠM VĨNH THÔNG 

CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


36 


TẬP BÀI HÁT 3 
Mã số : 1B314T1 


In 100.000 cuốn, (ST) khổ 17x24om, tại Nhà ïn Hà Nội - Công ty 
Sách Hà Nội. 67 Phó Đức Chính - Ba Đình - Hà Nội. Sốin: 01/3. 
Số xuất bản: 01-2011/CXB/708-1235/GD. In xong và nộp lưu 
chiểu tháng 1 năm 2011 


—n 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
'HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


- VỞ BÀI TẬP : 
DANH CHO HỌC SINH LỚP 3 
1. Vở bài tập Tiếng Việt 3 (tập một, tập hai) 

2. Vở bài tập Toán 3 (tập một, tập hai) 

3. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 

4. Vở bài tập Đạo đức 3 

5. Vở Tập vẽ 3 

6. Tập bài hát 3 

7. Lets Learn English - Book 1 - Workbook 


Bạn đọc có thể mua sách tại các Công ty Sách — Thiết bị trường học ở các địa phương 

hoặc các cứa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Liệt Nam 

Tại TP. Hả Nội 187 Giảng Võ 
25 Hàn Thuyên : 32E Kim M 
14/3 Nguyễn Khánh Toàn ; 67B Cửa Bắc 

Tại TP. Đà Nẵng : 7Ñ Pasteur ; 247 Hai Phòng. 

Tại TP. Hỗ Chí Minh : _ 104 Mai Thị Lựu ;2A Đinh Tiên Hoàng, Quận I ; 
240 Trần Bình Trọng : 231 Nguyễn Văn Cử. Quận 5 

Tại TP. Cần Thơ : 5/5 Đường 30/4 

Tại Website bán sách trực tuyến : www.sach24.vn 


llU 


34094 Giá : 2.900đ 


Trảng Tiên ; 


Website: www.nxbgd.vn 


lÌ 


